
Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 


Nhà Thông Minh Có Thật Sự Đủ Thông 

Minh Và Tiện Lợi 

_I_I_ 


Giấc mơ sống trong một ngôi nhà có ánh sáng được điều chỉnh theo tâm trạng, 
nhạc tự phát theo sở thích, không phải lo lắng về vườn cảnh khi đi vắng... không 
còn là điều quá xa vời với sự ra đời của nhà thông minh. 

Nhà thông minh hay chỉ là tự động hóa 

Nhà thông minh là giải pháp giúp kết nối tất cả các thiết bị điện riêng lẻ trong nhà 
thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động đồng bộ với nhau (như hệ thống chiếu 
sáng, máy ạnh, tivi, rèm và cửa cổng tự động). Bản chất của nhà thông minh thực 
ra là điện thông minh. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 






Ngoài ra, trên thị trường có thuật ngữ nhà tự động (home automation) tương tự 
smarthome. Thực ra 2 khái niệm nhà thông minh và nhà tự động khá cách xa 
nhau. Khi mà nhà tự động chỉ dừng ở mức độ sơ khai, chưa mang tính đổng bộ. 


Sự tiện lọi nâng tầm cuộc sống 

Không thể phủ nhận những lợi ích mà nhà thông minh mang lại cho người dùng. 
Trước đây, nhiều người hình dung nhà thông minh phải có công nghệ phức tạp 
và giá thành đắt đỏ nên không dám trang bị. Thực tế, smarthome rất dễ sử dụng 
ngay cả với người già và trẻ em vì các thao tác hoàn toàn tự động. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 




Công nghệ này cho phép bạn dễ dàng kiểm soát ngôi nhà thông qua một giao diện 
trực quan 3D trên smartphone hay tablet, ở đó các thiết bị đuợc mô phỏng giống 
nhu đang sử dụng thực tế. Chỉ với một cú chạm, bạn có thể chuyển tất cả thiết bị 
này sang trạng thái mình mong muốn: buổi sáng rèm cửa mở, bình nước nóng sẵn 
sàng, đèn sáng theo lối đi, loa phát bản nhạc nhẹ nhàng. Khi khách đến, đèn phòng 
khách bật đủ sáng, điều hòa giảm xuống độ mát sâu hơn, giảm âm lượng nhạc 
hay phát hiện, cảnh báo có kẻ định xâm nhập... 


Việc lắp đặt nhà thông minh có đơn giản ? 

Câu hỏi chung của rất nhiều người. Việc lắp đặt tùy thuộc vào giải pháp và công 
trình của người dùng. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 














Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

Thực tế có 2 hình thức nhà thông mi nh: nhả thông mi nh công nghệ có dây và 
không dây. Với giải pháp công nghệ có dây, việc lắp đặt có hơi rắc rối, do đó sẽ 
phù họp với những công trình đang xây. Tiện lơi, đơn giản hơn, bạn có thể cân 
nh ắc giải pháp nh à thông minh không dây, phù họp với mọi loại công trình. 

Nhà thông minh Acis lắp đặt đơn giản, không cần thi công, không thay đổi thiết 
kế nhà. Liên hệ ngay để được tư vấn nhé ! 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 


